


Sunday Morning (NijiAka - Fic dịch)

by whitleigh



Category: Kuroko no Basuke/黒子のバスケ
Genre: Romance
Language: Vietnamese
Characters: Akashi Seijuurou, Nijimura S.
Status: Completed
Published: 2016-04-19 03:03:05
Updated: 2016-04-19 03:03:05
Packaged: 2016-04-27 14:18:26
Rating: K
Chapters: 1
Words: 972
Publisher: www.fanfiction.net
Summary: Thức dậy vào mỗi buổi sáng ngày Chủ nhật là thứ mà Akashi luôn bí mật yêu thích.





	Sunday Morning (NijiAka - Fic dịch)

**Author**: memorydd

**Translator**: whitleigh

**Thể loại**: fluff

**Rating**: GA

**Summary**: Thức dậy vào mỗi buổi sáng ngày Chủ nhật là thứ mà Akashi luôn bí mật yêu thích.

.

.

.

* * *

><p>Akashi chậm rãi bị đánh thức bởi tiếng chim thanh thúy nhẹ nhàng và những tia nắng ban mai vào buổi sáng. Tấm màn cạnh giường ngủ phất phơ lay động trong những làn gió mang theo cái mát lạnh của một buổi sáng đầu tháng Bảy. Anh hít một hơi thật sâu rồi thở ra, tầm mắt chú ý vào con số điện tử ghi rõ "7h15 a.m" trên chiếc đồng hồ đặt ở đầu tủ.<p>

Anh bấy lâu luôn thức dậy sớm hơn thế, nhưng hôm nay là Chủ nhật và ngày hôm qua quả thật là một ngày làm việc dài và mệt nhọc khi anh phải đối mặc với những vấn đề về hợp đồng và những nhân viên chểnh mảng vô trách nhiệm. Mặc dù cuối cùng anh luôn có năng lực giải quyết ổn thỏa mọi rắc rối, nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ không xảy ra trúc trắc gì trong quá trình làm việc.

Anh thở dài và dịch chuyển cơ thể chỉ để nhận ra một cánh tay đang đặt tại ngực anh. Khi xoay đầu lại, bản thân anh không thể ngăn lại nụ cười trên khóe miệng.

Shuuzou vẫn còn đang say ngủ, điều đó cũng không phải là bất ngờ gì bởi hắn hầu như chưa bao giờ tỉnh dậy trước Seijuurou, trừ khi hắn tự mình đặt báo thức.

Nhưng dù sao, hôm nay là Chủ nhật, nên việc báo thức căn bản là không cần thiết.

Hôm nay là ngày Chủ nhật, nên Seijuurou có thể nép mình lại gần Shuuzou để vén đi những sợi tóc vương trên gương mặt say ngủ của hắn và cảm thụ từng nhịp thở đều đặn của đối phương.

Hôm nay là ngày Chủ nhật, nên Seijuurou có thể nhắm mắt và dịu dàng đưa tay lướt qua gương mặt của hắn – khắc vẽ từng đường nét, từng góc cạnh ấy vào trí nhớ của mình để dẫu một ngày nào đó, đôi mắt này của anh không còn nhìn thấy được gì, thì anh vẫn có thể nhận ra người này chỉ qua những cái chạm.

Vì suy cho cùng, đây chính là người quan trọng nhất cuộc đời anh.

Anh nhận thấy có sự chuyển động và quyết định mở mắt ra, cùng lúc giao với đôi ngươi xám tro vẫn còn đang lơ mơ ngái ngủ.

Shuuzou từ cổ họng phát ra vài âm thanh như để kiểm tra xem giọng nói mình có còn hoạt động bình thường hay không, trước khi thì thầm một câu "Chào buổi sáng" cùng với nụ cười nửa miệng. Đó là một nụ cười khiến Seijuurou chỉ muốn một phát hôn lên gương mặt đó mà thôi.

Và anh đã làm thế, bằng một nụ hôn phớt.

Hành động đó dường như quét sạch cơn buồn ngủ còn đọng lại trên khuôn mặt kia, một tiếng cười phì khẽ thốt ra.

"Tâm trạng em hôm nay khá tốt nhỉ. Ngủ ngon chứ?", Shuuzou nói, vươn tay xoa xoa mái tóc vốn đã có chút rối của anh.

Hôm nay là ngày Chủ nhật, và thời tiết cũng khá tốt, thế là Seijuurpu quyết định để bản thân phá lệ một chút bằng việc chui rúc vào từng cái vuốt ve kia. "Anh nói cứ như em luôn tỏ ra cáu gắt trong mọi lúc khác vậy." Anh nhẹ nhíu mày. "Nhưng vâng, em đã có một giấc ngủ rất tốt."

"Ừ thì, ngày hôm qua em cũng đã dọa bọn nhân viên IT văn phòng đến chết khiếp còn gì. Trông bọn họ giống như đã sớm tè ra quần khi bước ra khỏi phòng vậy." Hắn dùng tay quệt những lọn tóc của Seijuurou khỏi gương mặt anh và chơi đùa với chúng.

Seijuurou bất giác nhắm lại một bên mắt khi bàn tay của Shuuzou vân vê khắp nửa khuôn mặt anh. "Họ đã tỏ ra vô trách nhiệm mà không hề có một lí do biện hộ chính đáng nào. Bắt buộc phải có hình phạt được đưa ra."

"Ừ ừ, anh hiểu mà. Anh không nói là em làm sai, chính họ cũng khiến anh bực muốn chết."

Và không hề có bất kỳ lời cảnh báo nào, hắn kéo Seijuurou xuống khiến mặt anh chôn vùi vào vòm ngực rắn chắc kia. "Mà này, vì sao ta lại nhắc đến công việc vào một buổi sáng Chủ nhật đẹp trời như thế nhỉ?"

"Không biết. Anh là người đề cập đến việc này trước mà."

Không cần phải nhìn, Seijuurou thừa biết Shuuzou hiện đang nhàm chán đảo đảo mắt.

"Đó thật ra là một câu hỏi tu từ." Hắn thở dài. "Mà sao cũng được, chúng ta cứ tiếp tục nằm ở đây thêm một lúc đi, được chứ?"

Hôm nay là ngày Chủ nhật, lũ chim bên ngoài đang hót ríu rít, từng đợt gió nhè nhẹ thổi, ánh mặt trời mang theo những tia ấm áp, và tay của Shuuzou lúc này tựa như những chiếc gối mềm và chăn ấm và một li sữa nóng trong một ngày mưa.

Hiện tại trời tuy không mưa, nhưng cũng không quan trọng. Điều quan trọng chính là, Seijuurou nguyện sẽ đánh đổi mọi thứ trên thế giới chỉ để có được khoảnh khắc này. Và thế là, nằm trọn trong vòng tay của thứ gọi là tình yêu và hạnh phúc (là những thứ mà đã từ rất rất lâu rồi, anh đã quên đi tư vị của chúng), anh một lần nữa chìm vào mộng đẹp với một nụ cười trên môi.

**Fin**


End file.
